Thiền định 

Aiahn Chah 
Thực tập thiền là huấn luyện tâm trí 
cho thanh tịnh. Đừng để tâm trí lôi 
cuốn chúng ta chạy bên phải, bên trái, 
đăng trước, đăng sau, bên trên và bên 
dưới. Bốn phận của chúng ta hiện giò 
là thực tập theo đối hơi thở. 


Những người tim đến Chân,Thiện, Mỹ, 
đã tập hợp ở đây, xin hãy lắng nghe. Lắng 
nghe Pháp một cách bình an-- hãy chú 
tâm lắng nghe. 


Lắng nghe Pháp là một lợi ích thiết thực. 
Trong khi nghe Pháp, chúng ta tập trung 
sự chú tâm từ tỉnh thần cho đến thể xác. 
Trong lúc Bụt còn tại thế, bao người nghe 
Pháp thoại, và với sự sáng suốt của tỉnh 
thần, họ đã thâu hiểu lời dạy và một số đã 
giác ngộ trong khi nghe Pháp thoại. 


Nơi nây rất thích hợp cho việc thực tập 
thiền định. Bên ngoài thì cần một chỗ rât 
yên tịnh và bên trong thì cần bình lặng 
tâm trí. Vì vậy tôi yêu câu quý vị hãy chú 
ý lắng nghe. 


Tại sao các vị lại tụ hợp nơi đây để 
thực tập thiên? 


Bởi vì tâm trí các vị không hiểu được 
điều mà quý vị cần phải hiểu. Nói khác 
đi, các vị không thật hiểu những gì đang 
xảy ra chung quanh mình. Cái øì đúng, 
cái gì sai, cái gì đã làm cho các vị khổ 
tâm và sanh nghi ngờ. Lý do các vị đến 
đây là để làm cho tâm trí mình bớt giao 
động, bớt căng thăng. Tâm trí các vị luôn 
nghi ngờ, đây giao động, bất an. Vì vậy 
hôm nay các vị đến đây để nghe Pháp 
thoại. 


Tôi mong quy vị hãy chủ ý vả lắng nghe 
những øi tôi nói. Trong buôi Pháp thoại 


&) 
nây tôi xin quý vị cho tôi được phép nói 
thăng. Xin hiểu rằng khi mà tôi nói một 
điều gì đó có vẻ như ra lệnh, hoặc nói lớn 
tiếng, ây cũng chỉ vì tôi muôn tốt cho các 
vị thôi. Tôi xin quý vị hãy tha thứ cho tôi 
khi tôi nói điêu gì có vẻ xúc phạm đến 
Các VỊ. 
Thật ra, nói năng một cách mạnh bạo, lớn 
tiếng cũng tốt vì nó đánh thức những 
người nào đang mơ màng ngủ gục, đồng 
thời nó giúp cho họ thức tỉnh để tìm hiểu 
giáo pháp. 
Dường như có rất nhiều phương pháp để 
thực tập, nhưng thật ra chỉ có một cách 
mà thôi. Như chúng ta có thể chiết cây để 
có trái ăn liên trong thời gian ngắn, nhưng 
cây sẽ không mạnh, thiếu sức chịu đựng 
lâu dài. Ngược lại ta có thê trông một cây 
từ hạt giống, sự kết trái sẽ lâu hơn, nhưng 
cây sẽ có sức chịu đựng mạnh hơn. 


Thực tập Thiên cũng vậy 


Lúc tôi bắt đầu thực tập, tôi không hiểu gì 
hết. Ngôi thiên giống như làm việc nhà, 
không một chút hứng thú, đôi lúc tôi đã 
khóc khi phải tọa thiên. Đôi lúc mục đích 
của tôi nhằm cao quá, thấp quá, mà 
không bao giờ được quân bình. 


Thực tập một cách an lạc là làm sao g1ữ 
được trạng thái quân binh. 


Tôi biết là quý vị đang cảm thấy lộn xộn, 
vì đã thực tập với nhiêu vị thây với những 
phương cách khác nhau. Vì vậy chắc 
chắn quý vị có nhiêu nghi hoặc. Quý vị 
đang tự hỏi không rõ phương thức thực 
tập nào là đúng nhất. Quý vị đừng nên 
nghĩ ngợi nhiêu. Nêu có suy nghĩ thì nên 
suy nghĩ với chánh niệm. Khi biết, thì đâu 
cần suy nghĩ, chánh niệm tự nó đã có 
mặt, với chánh niệm, chúng ta sẽ từ từ có 
trí tuệ (pađđa). Cái suy nghĩ thường ngày 


thi không có mục đích, nó lăng xăng lộn 
xôn. Cái suy nghĩ nây không phải là trí 
tuệ. 


Trong lúc nây, quý vị không cân phải suy 
nghĩ. Quý vị đã suy nghĩ rất nhiều ở nhà 
rôi, phải không nào 2 Sự suy nghĩ chỉ làm 
quý vị rôi lòng thêm. Quý vị cân sự trợ 
lực của chánh niệm. Chạy theo sự suy 
nghĩ mông lung không đưa quý vị đến 
chân lý. Bụt là một người đã giác ngộ, 
Ngài đã biết dừng bặt sự suy nghĩ. Cũng 
như vậy, quý vị thực tập ở đây đề dừng 
bặt suy nghĩ, và đề được an lạc. 


Một khi quý vị an trú trong yên tịnh, thì 
SỰ ĐØlác nøỘ, sự sáng suốt, cái mà được 
øọI là trí tuệ sẽ hiện diện. 

Thực tập thiên là huân luyện tâm trí cho 
thanh tịnh. Đừng để tâm trí lôi cuốn 
chúng ta chạy bên phải, bên trái, đăng 
trước, đăng sau, bên trên và bên dưới. 


6 
Bồn phận của chúng ta hiện giờ là thực 
tập theo dõi hơi thở. 


Chú tâm nơi đầu, rồi đến khắp thân thể 
cho đến những ngón chân, và rôi đi 
ngược trở về nơi đỉnh đầu. Đưa chánh 
niệm xuông thân, quan sát với tât cả sự 
sáng. suốt. Chúng ta làm như thế để hiểu 
rõ vê thân nây. Lúc đâu hành thiên thì 
chúng ta chỉ quan sát hơi thở vào, hơi thở 
ra. Đừng ép hơi thở cho dài hoặc ngắn 
hơn, cứ thở như thường lệ, chỉ cân chú ý 
và để hơi thở ra vô theo chu kỳ của nó. 
Đề hơi thở luân chuyển đều đặn, để hơi 
thở ra võ một cách tự nhiên. 


Bạn cân phải hiểu răng trong lúc theo dõi 
hơi thở, bạn cân phải tập buông bỏ, 
nhưng với chánh niệm. Bạn phải giữ 
chánh niệm trong lúc để hơi thở vô, ra 
đều đặn. Lúc nây là lúc mà tât cả trách 
nhiệm, lo âu phải được dẹp sang một bên. 


Những ý nghĩ sẽ xuất hiện, nhưng đừng 
chạy theo chúng, cứ đê chúng đên và đi. 


Lúc đang hành thiên, bạn không cân phải 
chú ý đến những cảm thọ. Tâm trí dễ bị 
những cảm giác làm g1ao động, vì vậy lúc 
có cảm giác dù cho như thê nào đi nữa, 
dù tốt, dù xâu,chỉ buông bỏ , hãy để 
chúng đi qua. CHữ sự chú tâm nơi hơi thở. 
Quan sát hơi thở, đừng bám víu. 


Hãy để cho hơi thở tiếp tục theo chu trình 
của nó, dân dà tâm trí sẽ trở nên yên tịnh. 
Khi bạn tiếp tục thực tập thì dân dân tâm 
trí bắt đầu được 'nghỉ ngơi, lúc nây hơi 
thở sẽ trở nên nhẹ nhàng đến độ tưởng 
chừng như là hơi thở vắng mặt. Lúc nây 
cơ thể và tâm trí cũng trở nên nhẹ nhàng 
và đây sinh lực. Bạn có thể nói tâm trí đã 
có sự chuyên biên và đã được phân nào 
vên tịnh. 


S 

Nếu tâm trí giao động, hãy chú tâm và hít 
vào thật sâu và thở hết ra cho đến khi 
không còn gi ở trong. Làm chừng hai 
hoặc ba lần là bạn có thể trở lại với sự 
chú tâm ban đâu. Tâm trí trở nên yên 
bình. Nếu có những cảm giác làm giao 
động tâm trí, thì cũng thực tập như trên. 
Khi thiên hành, nếu tâm trí giao động, 
hãy dừng bước, đem sự chú tâm vê một 
đề mục thiên và tiếp tục đi thiên hành. 
Tọa thiên hay thiền hành đêu có mục đích 
như nhau, chỉ khác ở chỗ tư thê mà thôi. 


Đôi lúc có những nghị hoặc, nhưng bạn 
cân phải có 'sati', 'cái biết' nây giúp bạn 
tiếp tục theo dõi và quan sát sự lăng xăng 
của tâm trí. Sati coi chừng và lo lắng cho 
tâm trí. Không cân thiết tâm trí đang ở 
trong trạng thái nào. Bạn cân phải có 'cái 
biết nây, và không nên để tâm trí lơi 
lỏng, đi lang thang. 


9 

Điểm hay là có sati, để sati làm chủ và 
trông coI tâm trí. Khi mà tâm trí có satI 
thì có một sự sáng suốt hiện ra, cái mà 
øọI là chảnh niệm có mặt. Tâm trí lúc nây 
có được sự yên tịnh, và sự yên tịnh làm 
tâm trí không còn giao động, giông như 
đàn gà ở trong chuông vậy. Gà có thể đi 
tới lui, nhưng không thể chạy ra ngoài, vì 
có chuông. Cũng vậy Chánh niệm nây có 
mặt khi mà tâm trí đã yên tịnh và do đó sẽ 
không gây ra vẫn đề gì. Những cảm giác, 
cảm thọ dù có mặt cũng không làm sao 
gây được phiên não cho một tâm trí đã 
vên tịnh. Khi mà tâm trí đã được yên tịnh, 
thì không có một cái gì có thể làm cho nó 
phiên lụy. 


Có những cảm giác sẽ xuất hiện trong lúc 
vên tịnh. Tâm trí sẽ cảm nhận được cảm 
giác và sự yên tịnh cùng một lúc, nhưng 
không bị giao động. Khi mà có được sự 
yên tịnh như thê nây thì cũng sẽ có những 


10 

vân đê. Vẫn đê sẽ xuất hiện khi mà 'gà đi 
ra khỏi chuông! . Chẳng hạn. bạn có thể 
đang theo dõi hơi thở ra vào, và rồi tâm 
trí bạn đi chơi, đi đây đó. Có thê khi mà 
bạn nhớ ra răng mình phải theo dõi hơi 
thở thì đã qua nữa tiếng đông hỗ chạy 
theo vọng tưởng rôi. Đây là lúc mà bạn 
phải thận trọng, vì lúc nây là lúc mà 'gà đi 
ra khỏi chuông' -- tâm trí rời xa tình trạng 
vên tịnh của nó. 


Bạn phải cô gắng giữ chánh niệm với sati 
và kéo tâm trí trở lại với sự thực tập. Tôi 
nói là ' kéo tâm trí trở lạt, thật ra tâm trí 
chắng đi đâu hết, chỉ có sự chú tâm là 
chuyên hướng thôi. Bạn phải làm sao cho 
tâm trí ở tại nơi nây và ở ngay hiện tại. 
Lúc nào có satI là lúc đó có sự hiện diện 
của tâm trí. Dường như là tâm trí đi đây 
đi đó, nhưng thật ra thì chỉ có sự chú tâm 
là chuyên hướng thôi. 


khi mà có sự chú tâm liên tục, không 
giản đoạn trong từng phút giây, thì đây 
øọI là chánh niệm. Khi mà sự chú tâm 
không tiếp tục trụ nơi hơi thở thì chánh 
niệm bị gián đoạn. Cân phải có sati và 
sampajJađđa. Sati là sự gom góp và 
sampaJađa là sự chú tâm. Hiện giờ bạn đã 
có sự chú tâm nơi hơi thở. Sự thực tập 
theo dõi hơi thở giúp cho sat và 
sampajađđa phát triển cùng lúc. Thí dụ có 
hai người đang thử khiêng mấy phản gỗ, 
nhưng mà nặng quá, hai người cô găng 
hết sức nhưng cũng không nôi. Và có một 
người thứ ba thấy vậy đến giúp. Cũng 
như vậy, khi có sati và sampaja, và rôi 
pađđa ( trí tuệ ) sẽ xuất hiện, cả ba sẽ 
tương trợ cho nhau. 


Với pađđa, ta sẽ có được sự hiểu biết về 
những đối tượng cảm giác. Chăng hạn, 
khi đang tọa thiên, cảm nhận được những 
cảm thọ nơi thân. Tâm trí có thể nghĩ đến 


một người bạn, nhưng pađởđa liên nhận ra 
và nói dừng lạt, hoặc ' quên nó đi. Có 
thể có những ý nghĩ là bạn sẽ đi đâu đó, 
và rôi sẽ tự có câu trả lời như ' tôi không 
muốn nghĩ đến những điều nây'. Bạn 
không thể nào đối phó với những việc 
nây trong lúc tọa thiên, chỉ cần nhận diện 
ra chúng là ' không thật, không chắc chăn' 
và luôn giữ sự chú tâm. Bạn cân phải từ 
bỏ hết những suy nghĩ, bỏ những cuộc 
đôi thoại của nội tâm, và dẹp bỏ nghi 
ngờ. Đừng để những điêu nây làm tối trí 
bạn trong khi tọa thiên. 


Cuối cùng thì trong tâm trí chỉ còn lại 
những gì tỉnh khiết nhất, đó là sati, 
sampaJađda and pađđa. khi mà những 
điêu nây yếu ớt thì sự nghi ngờ trôi dậy, 
nhưng chúng ta phải tức khăc loại bỏ 
những nghi ngờ nây ngay lập tức, chỉ còn 
lại sat, sampaJađđa và pađđa mà thôi. 


13 
Hãy cô găng phát triên sati đê cho satI có 
thê luôn luôn hiện hưũ. 


Lúc đó, bạn sẽ hiểu rõ thế nào là sati, 
sampajađđa và padđa 


Khi mà bạn thích thú hay ghét bỏ những 
đôi tượng cảm giác, bạn có thê tự nói với 
mình ' cái nây không thật '. Phải loại bỏ 
tật cả, trừ sati, øom góp; sampajađđa, sự 
chú tâm trong sáng; samadhi, tâm trí 
không giao động: và pađđa, sự sáng suốt, 
có trí tuệ. Hiện thời tôi chỉ nói chừng ấy 
thôi về việc thực tập thiên. 

Về những dụng cụ hoặc những gì cân 
thiết cho việc thực tập thiền -- theo tôi, 
điều cân phải có là metta ( lòng từ ), nói 
cách khác, những tánh tốt như lòng quảng 
đại, sự tử tế, biết giúp đỡ, là những nên 
tảng cho một tâm trí trong sạch, không ô 
nhiễm. Thí dụ, bắt đầu với lobha, hoặc 
tính vị ký, ta cân phải thực tập bồ thí. Khi 


người ta ích kỷ, người ta sẽ không bao 
giờ hạnh phúc. Lòng ích ký dẫn đến sự 
không hài lòng, nhưng người ta vẫn thích 
ích kỹ vì không ngờ là sự ích kỹ có ảnh 
hưởng xâu đến con người của họ. 

Chẳng hạn bạn có hai trái táo, bạn muốn 
chia với một người bạn, nhưng cuối cùng 
bạn sẽ đưa cho người bạn trái táo nhỏ 
hơn. Đây là một thí dụ điển hình của sự 
ích kỷ. Ít khi nào chúng ta nhận ra sự ích 
kỷ trong trường hợp nây. Mặc dâu bạn 
muốn cho trái táo nhỏ, bạn phải cô gắng 
tự thăng lấy mình để đưa cho bạn mình 
trái táo lớn hơn. Dĩ nhiên là sau khi bạn 
cho trái tảo lớn hơn, bạn sẽ tự dưng cảm 
thây vui trong lòng. Bạn phải biết cách 
cho, biết cách buông bỏ, không để cho sự 
ích kỷ chi phối mình. Khi bạn muốn cho, 
nhưng trong lòng vẫn còn dẫng co, vì vậy 
bạn phải cô gắng để mà tự thăng mình. 
Nếu bạn không làm được như thê, thì bạn 


15 
sẽ luôn ích kỷ, và bạn sẽ trở thành nạn 
nhân của chính lòng ích kỷ của mình. 


Trong quá khứ tât cả chúng ta đều ích kỷ 
. Đây là một trong những tạp khí mà 
chúng ta cân phải loại bỏ. Trong king 
tạng Pali, cho gọi là dana, nghĩa là đem 
hạnh phúc đến cho kẻ khác. Đây là một 
trong những điêu kiện giúp chúng ta tây 
sạch những tạp khí. Hãy suy ngâm về 
điêu nây và phát triển sự bố thí trong lúc 
thực tập. 


Thực tập như thể nây là loại bỏ những tạp 
khí và dẹp tan sự bám víu. Những tạp khí 
giống như con mèo hoang. Nếu bạn cho 
nó ăn, nó sẽ đến xin ăn hoài, nêu bạn 
không cho ăn, thì nó sẽ không đến nữa. 
Tạp khí cũng thế, để loại bỏ chúng, bạn 
cân phải làm cho chúng sợ bạn, băng 
cách luôn thây Pháp (Dhamma) trong mỗi 
ý tưởng nơi tâm trí bạn. 


Thấy Pháp như thế nào? Pháp không phải 
là những gì bạn tìm được nơi sách vở, 
bạn cũng không cân phải học thật cao để 
thây nó... Hãy nghĩ như sau : Ai ai cũng 
có những tạp khí, phải không nào ? Nếu 
bạn nhìn thây được tạp khí của mình, tức 
là bạn đã hiều. Ngày xưa, bạn chỉ lo chăm 
chút cho những tạp khí nây; ngày nay bạn 
nhận ra rõ răng đây là những tạp khí cần 
được loại bỏ, và như vậy bạn không đề 
chúng đến gân và làm phiền lụy cho 
mình. Chỉ cần nhận rõ ra chúng, là bạn đã 
thây Pháp tôi. 


Phần thực tập kê tiếp là giới đức ( sila ). 
Sila giữ gìn, cũng cô sự thực tập của bạn 
y như cha mẹ lo lăng cho con cái vậy. 
Giữ giới nghĩa là không làm hại đến 
người vật chung quanh, nhưng giúp đỡ và 
khuyến khích người làm việc thiện, ít 
nhất bạn phải giữ năm giới của người 
Phật tử : 


1. Không giết hại và phát triển lòng từ 
đên mọi chúng sinh. 


2. Thành thật, không xâm phạm, lấy cắp 
tài vật của người. 

3. lrong gia đình, giữa cuộc sông VỢ 
chông, phải có điêu độ trong vấn đề sinh 
lý. Có nhiều người một vợ, một chông 
không đủ, phải hai hoặc ba. Theo tôi thây, 
một người mà bạn còn chưa dùng đủ, 
thêm nữa thì chỉ là nuông chìu dục vọng. 
Bạn cân phải trau dôi tâm trí và tập tiết 
chế. Nếu không biết điêu độ, thì bản năng 
của bạn sẽ không có giới hạn. Như ăn 
được món ngon, phải biết bao tử của bạn 
cần bao nhiêu và chỉ ăn vừa đủ; nếu 
không thì bạn sẽ dễ bị phát ách, vì vậy 
cân phải điều độ. Sự tiết chế là con đường 
hay nhất. Vì vậy một vợ, một chông vận 
hay hơn là hai hoặc ba vì sẽ có nhiêu vẫn 
đề phiên lụy hơn. 


18 
4. Thành thật trong lời nói -- đây là một 
phương cách để nhồ sạch gốc của những 
tạp khí. Bạn cân phải thành thật, thắng 
thắn, chân thật và chính trực. 


5. Không dùng những thứ rượu, thuốc có 
chât làm say, làm hại. Bạn cần phải thực 
tập và loại bỏ những thứ nây cảng sớm 
càng tốt. Bao người đã bị 'nhiễm độc' với 
ø1a đỉnh, bà con, bạn bè, vật chất, giàu 
sang, v...v... cũng đã quá đủ rôi, đâu cân 
phải thêm những chất độc nây. Những 
chất nây làm cho tâm trí bạn thêm u mê. 
Những người dùng những chất nây lâu 
năm, cân phải giảm bớt sự tiêu thụ, và 
cuỗi cùng là bỏ hăn chúng. Xin lỗi tôi 
phải nói như thế, vì đây là điều có ích lợi 
cho bạn. Bạn cân biết cái øì là lợi ích 
thiết thực cho chính mình. Những gì đã 
áp bức bạn trong đời sống hăng ngày? 
Những hành động øì đã làm cho bạn bị áp 
bức ? Những hành động tốt sẽ mang lại 


19 
kêt quả tôt, và những hành động xâu sẽ 
mang lại kêt quả xâu. Lý do đơn giản như 
vậy đó. 


Một khi sự giữ giới được trong sạch thì 
bạn sẽ có cảm giác thành thật và tử tế với 
người chung quanh. Điêu nây mang lại sự 
vui vẻ, và những nỗi lo âu, bức rức được 
giải toả. Trạng thái hạnh phúc nây như là 
ở thiên đàng vậy. Bạn sẽ ăn, ngủ một 
cách thoải mái, không bị ác mộng. Đây là 
kết quả của sự giữ giới. Đây là điểm 
chánh trong việc thực tập Phật Pháp -- 
Khi mà bạn thực tập đúng, thì những gì 
xâu đở sẽ tự động nhường chỗ cho cái tốt 
phát huy. Và như vậy là kết quả của sự 
thực tập đúng cách. 


Nhưng đây không phải là hết chuyện. Khi 
mà con người đạt được chút gì đó hạnh 
phúc thì họ hững hờ và không tiếp tục đi 
tiếp con đường thực tập. Họ bị dính lại 


20 

nơi hạnh phúc. Muốn hiểu hoàn toàn 
đúng cách, bạn phải tiếp tục suy ngẫm để 
khỏi bị lừa. Suy ngẫm luôn luôn những 
bất lợi của cái hạnh phúc nây. Hạnh phúc 
nây dễ bị thay đối, và không trường tôn. 
Sớm hay muộn gì bạn cũng phải mất nó. 
Một khi hạnh phúc mất đi thì đau khô sẽ 
thế chỗ và nước mắt sẽ chảy. Cả đến 
những chúng sinh nơi thiên g1ới cũng còn 
phải khóc và phải khô. 

Vì vậy Bụt mới dạy chúng ta phải suy 
ngầm vệ những điểm bất lợi, phải thấy 
được mặt trái của hạnh phúc là đau khổ. 
Thường thì khi hạnh phúc nây có mặt, thì 
Ít ai nhận chân ra được nó như thê nảo. 
Sự bình an chân thật và lâu dài bị thứ 
hạnh phúc giả tạo nây che lâp. Hạnh phúc 
nây không phải là thứ hạnh phúc miên 
viễn, mà chỉ là một thê của tạp khí, một 
thứ tạp khí vi tê hơn mà chúng ta đang bị 
đắm nhiễm. Ai ai cũng muôn được hạnh 


phúc. Hạnh phúc xuất hiện khi ta được 
những øì ta mong muốn và khi ta không 
thích mà phải có thì đau khổ là điều 
không tránh khỏi. Vì vậy chúng ta phải 
suy ngẫm cho kỹ đề thấu hiểu giới hạn và 
sự không chắc chắn của thứ hạnh phúc 
gia tạo nây. Khi mọi vật thay đối thì khổ 
đau xuất hiện. Sự đau khổ nây cũng thế, 
nó cũng không thường trụ và sẽ chuyên 
biến. Sự suy ngẫm như thê nây, được gọi 
là Adinavakatha . Nghĩa là không phải 
chỉ châp nhận hạnh phúc mà còn phải 
thây được tính chất không thật của nó, để 
đừng bám vào đó. Bạn cân phải chấp 
nhận thứ hạnh phúc nây --dù lợi cũng như 
hại --nhưng đồng thời cũng sẵn sàng từ 
bỏ nó. Đề thực tập nhuân nhuyễn bạn cân 
phải thấy rõ được những bất lợi năm sẵn 
trong cái mà được gọi là hạnh phúc. 


Khi hạnh phúc đến hãy nhìn và chiêm 
nghiệm nó một cách toàn diện cho đên 


khi nhận thấy được những bất lợi đang 
hiện hữu nơi nó. 

Khi mà bạn thây được những cái bất toàn, 
tâm của bạn sẽ bắt đầu hiểu như thê nào 
là Nekkhammakatha, sự suy ngẫm về từ 
bỏ. Tâm trí bạn sẽ hết ham muốn và sẽ 
tìm kiếm một lối thoát. Sự hết hứng thú 
hiện diện khi mà bạn đã thấy rõ tất cả đều 
là giả tạm, sự thương ghét với bộ mặt thật 
của chúng. Hết ham muôn là khi chúng ta 
không còn bám viú vào người hay vật. 
Chúng ta có thể sông thoải mái và quan 
sát mọi thứ với lòng bình thản, cảm 
thông. Và đây là sự an lạc nhiệm mâu mà 
chỉ với sự thực tập chúng ta mới có thê có 
được. 


Mỹ Thanh (2¡ch) 


